PHẠT GIÁO NGUYÊN THI V 
THERAVÃDA 



TẠNG VÔ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPIỴAKA) 


Bộ 

NGUYÊN CHẤT NGỮ 

(DHÃTllKATHÃ) 


Dịch giũ 

Dại Irưirng Lão Hóa I hưtrng l ịnh Sự 
(Mahãthero Santakicrn) 




PHẬT GIÁO NGUYÊN THỦY 
THERAVÃDA 
--0-O-0-- 


TẠNG VỒ TỶ PHÁP 

(ABHIDHAMMAPITAKA) 


Bộ THỨ BA 

Bộ NGUYÊN CHẤT NGỮ 

(DHẴTUKA THẪ) 


CAO BAN 


Dịch giả 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự - Mahãthero Santakicco 

Chuyển ngữ từ bản tiếng Pãli-Thái Lan sang tiếng Việt 
Phật lịch 2518- Dương lịch 1974 


NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
2012 



Bộ thứ ba thuộc Tạng Vô Tỷ pháp ( Abhidhammapựaka) 

Dịch giả: 

Đại Trưởng lão Hòa thượng Tịnh Sự 
Nguyên cố vấn I, kiêm Trưởng Ban phiên dịch 
Giáo hội Tăng già Nguyên thủy (Theravãda) - Việt Nam 



MỤC LỤC 


MÃTIKÃ - ĐẦU ĐỀ.7 

PHẦN I. XIÊN MINH CÂU YẾU HIỆP BẤT YẾU HIỆP.9 

PHẦN II. XIÊN MINH CÂU YẾU HIỆP VỚI BẤT YẾU HIỆP.21 

PHẦN III. XIÊN MINH CÂU BÁT YẾU HIỆP VỚI YẾU HIỆP.23 

PHẦN IV. XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP VỚI YẾU HIỆP.25 

PHẦN V. XIÊN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP VỚI BẤT YẾU HIỆP.27 

PHẦN VI. XIỂN MINH CÂU PHỐI Hộp BẤT PHỐI Hộp.31 

PHẦN VII. XIÊN MINH CÂU TUƠNG UNG DỮ BẤT TUƠNG UNG.39 

PHẦN VIII. XIÊN MINH CÂU BẤT TUƠNG Ung với TUƠNG Ung.41 

PHẦN IX. XIỂN MINH CÂU TUƠNG Ung dữ tUơng Ung.43 

PHẦN X. XIÊN MINH CÂU BẤT TUƠNG ƯNG DỮ BẤT TUƠNG UNG.47 

PHẦN XI. XIỂN MINH CÂU YẾU HIỆP DỮ TUƠNG ƯNG, BẤT TƯƠNG ƯNG.53 

PHẦN XII. XIÊN MINH CÂU TUƠNG Ung dữ yếu hiệp, bát yếu hiệp.55 

PHẦN XIII. XIÊN MINH CÂU BẤT YẾU HIỆP DỮ TUƠNG UNG, BẤT TUƠNG Ung.59 
PHẦN XIV. XIỂN MINH CÂU BẤT TUƠNG Ung dữ yếu hiệp, bất yếu hiệp 61 

















6 



Bộ NGUYÊN CHẤT NGỮ 

(Dhãtukathã) 

CUNG KỈNH ĐẾN ĐỨC THẾ TÔN, ÚNG CỦNG, CHÁNH BIẾN TRI 


MÃTIKÃ - ĐÀU ĐÈ 

* Sangaho asangaho: Cách yếu hiệp, cách bất yếu hiệp. 

* Sangahitena asangahitam: Yeu hiệp với bất yếu hiệp. 

* Asaiigahitena sangahitam: Bất yếu hiệp với yếu hiệp. 

* Sangahitena sangahitam: Yeu hiệp với yếu hiệp. 

* Asaiigahitena asangahitam: Bất yếu hiệp với bất yếu hiệp. 

* Sampayogo vippayogo: Phối hợp, bất phối hợp. 

* Sampayuttena vippayuttam: Tương ưng với bất tương ưng. 

* Vippayuttena sampayuttam: Bất tương ưng với tương ưng. 

* Sampayuttena sampayuttam: Tương ưng với tương ưng. 

* Vippayuttena vippayuttam: Bất tương ưng với bất tương ưng. 

* Sangahitena sampayuttam vippayuttam: Yeu hiệp với tương ưng, bất tương ưng. 

* Sampayuttena sangahitam asangahitam: Tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp. 

* Asaiigahitena sampayuttam vippayuttam: Bất yếu hiệp với tương ưng, bất tương ưng. 

* Vỉppayuttena sangahitam asangahitam: Bất tương ưng với yếu hiệp, bất yếu hiệp. 

* Pancakhandhã: Ngũ uân. 

* Dvãdasãyatanãni: Thập nhị xứ (nhập). 

* Atthãrasa dhãtuyo: Thập bát giới. 

* Cattãri saccãni: Tứ đế. 

* Bavĩsatindrỉyãni: Nhị thập nhị quyền. 

* Paticcasamuppado: Y tương sinh. 

* Cattãro satipatthãnã: Tứ niệm xứ. 

* Cattãro sammappadhãnã: Tứ chánh cần. 

* Cattãro iddhipãdã: Tử như ý túc. 

* Cittãni jhãnãni : Tứ thiền. 

* Catasso appamannãyo : Tứ vô lượng. 

* Pancindriyãni : Ngũ quyền. 

* Paiĩca balãni: Ngũ lực. 

* Satta bojjhangã: Thất giác chi. 

* Ariyo atthangiko Maggo: Bát chi thánh đạo. 

* Phasso: Xúc. 

* Vedanã: Thọ. 

* Sanna: Tưởng. 




8 


Đầu đề. 


* Cetanã: Tư. 

* Cittam: Tâm. 

* Adhimokkha: Thắng giải. 

* Manasikãro: Tác ý. 

* Tĩhi sangaho: Tam yếu hiệp. 

* Catũhi sampayogo: Tứ phối hợp. 

* Catuhi vippayogo: Tứ bất phối hợp. 

* Sabhago: Đồng. 

* Visabhago: Bất đồng. 

Sabbãpi dhammasangaụi dhãtukathãya matikati: 

Cả bộ Pháp Tụ đều gồm trong đầu đề Nguyên Chất Ngữ nầy. 

Dứt Đầu đề 
(Ve phần xiên thuật) 



PHÀN I 

XIẺN MINH CÂU YÉU HIỆP BÁT YÉU HIỆP 


2. Sắc uấn yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao nhiêu? sắc uấn yếu hiệp đặng 1 uấn, 11 xứ, 11 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp: 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

3 . Thọ uấn yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao nhiêu? Thọ uấn yếu hiệp đặng 1 uấn, 1 xứ, 1 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

4 . Tưởng uắn yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? Tuởng uấn yếu hiệp đặng 1 uấn, 1 
xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

5 . Hành uấn yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao nhiêu? Hành uấn yếu hiệp đặng 1 uấn, 1 xứ, 
1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

6. Thức uấn yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao nhiêu? Thức uấn yếu hiệp đặng 1 uấn, 1 xứ, 
7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

7 . Sắc uấn và thọ uân yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao nhiêu? sắc uấn và thọ uấn yếu hiệp 
đặng 2 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

8. Sắc uấn và tưởng uấn yếu hiệp đặng 2 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

9 . Sắc uấn và hành uấn yếu hiệp đặng 2 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

10. Sắc uấn và thức uân yếu hiệp đặng 2 uấn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 0 xứ, 0 giới. 

11. Sắc uấn, thọ uắn và tưởng uấn yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? sắc uấn, thọ uấn 
và tuởng uẩn yếu hiệp đặng 3 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

12. Sắc uẩn, thọ uẩn và hành uẩn yếu hiệp đặng 3 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

13 . Sắc uẩn, thọ uẩn và thức uẩn yếu hiệp đặng 3 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 0 xứ, 0 giới. 

14 . Sắc uấn, thọ uấn, tuởng uấn và hành uân yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao nhiêu? sắc 
uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn và hành uẩn yếu hiệp đặng 4 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

15 . Sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn và thức uẩn yếu hiệp đặng 4 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 0 xứ, 0 giới. 

16 . Sắc uấn, thọ uắn, tưởng uấn, hành uân và thức uấn yếu hiệp đặng uấn, xứ, giới bao 
nhiêu? Sắc uẩn, thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn và thức uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 
18 giới. 



10 


Phần I. Xiến minh câu yếu hiệp bất yếu hiệp. 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, xứ, giới nào! 

17 . Ngũ uân yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? Ngũ uấn yếu hiệp đặng 5 uấn, 12 xứ, 
18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, xứ, giới nào! 

18 . Nhãn xứ yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? Nhãn xứ yếu hiệp đặng 1 uấn, 1 xứ, 1 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

19 . Nhĩ xứ, tỷ xứ, thiệt xứ, thân xứ, sắc xứ, thinh xứ, khí xứ, vị xứ và xúc xứ yếu hiệp đặng 
1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

20. Ý xứ yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

21 . Pháp xứ trừ ra vô vi ngoại uẩn, còn yếu hiệp đặng 4 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

22 . Nhãn xứ và nhĩ xứ yếu hiệp đặng 1 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

23 . Nhãn xứ và tỷ xứ, nhãn xứ và thiệt xứ, nhãn xứ và thân xứ, nhãn xứ và sắc xứ, nhãn xứ 
và thinh xứ, nhãn xứ và khí xứ, nhãn xứ và vị xứ, nhãn xứ và xúc xứ yếu hiệp đặng 1 
uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

24 . Nhãn xứ và ý xứ yếu hiệp đặng 2 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

25 . Nhãn xứ và pháp xứ (trừ vô vi ngoại uẩn) còn yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

26 . Thập nhị xứ yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? Thập nhị xứ, (trừ vô vi ngoại uấn) 
yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp không có uẩn, xứ, giới nào! 

27. Nhãn giới yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? Nhãn giới yếu hiệp đặng 1 uấn, 1 xứ, 
1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

28 . Nhĩ giới, tỷ giới, thiệt giới, thân giới, sắc giới, thinh giới, khí giới, vị giới, xúc giới, nhãn 
thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, ý giới và ý thức giới 
yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

29. Pháp giới (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

30 . Nhãn giới và nhĩ giới yếu hiệp đặng 1 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

31 . Nhãn giới và tỷ giới, nhãn giới và thiệt giới, nhãn giới và thân giới, nhãn giới và sắc 
giới, nhãn giới và thinh giới, nhãn giới và khí giới, nhãn giới và vị giới, nhãn giới và 
xúc giới yếu hiệp đặng 1 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 




Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


11 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

32 . Nhãn giới và nhãn thức giới yếu hiệp đặng 2 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

33. Nhãn giới và nhĩ thức giới, nhãn giới và tỷ thức giới, nhãn giới và thiệt thức giới, nhãn 
giới và thân thức giới, nhãn giới và ý giới, nhãn giới và ý thức giới yếu hiệp đặng 2 uẩn, 
2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

34 . Nhãn giới và pháp giới (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

35 . Thập bát giới yếu hiệp đặng uắn, xứ, giới bao nhiêu? Thập bát giới (trừ ra vô vi ngoại 
uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

36 . Khô đế yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? Kho đế yếu hiệp đặng 5 uấn, 12 xứ, 18 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

37. Tập đế, đạo đế yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

38. Diệt đế yếu hiệp 0 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 5 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

39 . Khổ đế và tập đế yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

40 . Khổ đế và đạo đế yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

41 . Khô đế và diệt đế (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

42 . Khổ đế, tập đế và đạo đế yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

43 . Khổ đế, tập đế và diệt đế (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

44 . Khổ đế, tập đế, đạo đế và diệt đế (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

45 . Tứ đế yếu hiệp uân, xứ, giới bao nhiêu? Tứ đế (trừ ra vô vi ngoại uấn) yếu hiệp đặng 5 
uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

46 . Nhãn quyền yếu hiệp uấn, xứ, giới bao nhiêu? Nhãn quyền yếu hiệp 1 uấn, 1 xứ, 1 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

47 . Nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, nữ quyền, nam quyền yếu hiệp đặng 1 
uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 



12 


Phần I. Xiến minh câu yếu hiệp bất yếu hiệp. 


48. Ý quyền yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

49. Mạng quyền yếu hiệp đặng 2 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

50. Lạc quyền, khỏ quyền, hỷ quyền, uru quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, 
tịnh quyền, tuệ quyền, tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền yếu hiệp 1 uẩn, 1 
xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

51. Nhãn quyền và nhĩ quyền yếu hiệp 1 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

52. Nhãn quyền và tỷ quyền, nhãn quyền và thiệt quyền, nhãn quyền và thân quyền, nhãn 
quyền và nữ quyền, nhãn quyền và nam quyền yếu hiệp 1 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

53. Nhãn quyền và ý quyền yếu hiệp 2 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

54. Nhãn quyền và mạng quyền yếu hiệp 2 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

55. Nhãn quyền và lạc quyền, nhãn quyền và khô quyền, nhãn quyền và hỷ quyền, nhãn 
quyền và uu quyền, nhãn quyền và xả quyền, nhãn quyền và tín quyền, nhãn quyền và 
cần quyền, nhãn quyền và niệm quyền, nhãn quyền và tịnh quyền, nhãn quyền và tuệ 
quyền, nhãn quyền và tri dị tri quyền, nhãn quyền và tri dĩ tri quyền, nhãn quyền và tri 
cụ tri quyền yếu hiệp đặng 2 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

56. Nhị thập nhị quyền yếu hiệp uân, xứ, giới bao nhiêu? Nhị thập nhị quyền yếu hiệp 4 
uẩn, 7 xứ, 13 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 5 xứ, 5 giới. 

57. Vô minh yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

58. Hành do vô minh trợ yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

59. Thức do hành trợ yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

60. Danh sắc do thức trợ yếu hiệp đặng 4 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

61. Lục nhập do danh sắc trợ yếu hiệp đặng 2 uẩn, 6 xứ, 12 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 6 xứ, 6 giới. 

62. Xúc do lục nhập trợ, thọ do xúc trợ, ái do thọ trợ, thủ do ái trợ, nghiệp hữu do thủ trợ 
yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

63. Sanh hữu, dục hữu, tuởng hữu, ngũ uẩn hữu yếu hiệp đặng 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 1 xứ, 1 giới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


13 


64 . Sắc hữu yếu hiệp đặng 5 uẩn, 5 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 7 xứ, 10 giới. 

65 . Vô sắc hữu, Phi tuởng phi phi tuởng hữu, tứ uẩn hữu yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

66. Vô tuởng hữu, nhất uẩn hữu yếu hiệp 1 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

67 . Sanh yếu hiệp 2 uẩn; lão yếu hiệp 2 uẩn; tử yếu hiệp 2 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

68. Sầu, khóc, khổ, uu, ai, niệm xứ, chánh cần yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

69 . Nhu ý túc yếu hiệp 2 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

70 . Thiền yếu hiệp 2 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

71 . Tứ vô luợng tâm, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, xúc, thọ, tuởng, tu, 
thắng giải và tác ý yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

72 . Tâm yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

73 . Chư pháp thiện, chư pháp bất thiện yếu hiệp uấn, xứ, giới bao nhiêu? Chu pháp thiện, 
chu pháp bất thiện yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

74 . Chu pháp vô ký (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

75 . Chu pháp tuong ung thọ lạc, chu pháp tuơng ung thọ khổ yếu hiệp đặng 2 uẩn, 2 xứ, 3 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

76. Chu pháp tuong ung phi khổ phi lạc thọ yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 11 giới. 

77 . Chu pháp dị thục quả yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

78. Chu pháp dị thục nhân, chu pháp phiền toái cảnh phiền não yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 

2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

79 . Chu pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 
12 xứ, 13 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 5 giới. 

80 . Chu pháp do thủ cảnh thủ yếu hiệp đặng 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 1 xứ, 1 giới. 

81 . Chu pháp phi do thủ cảnh thủ yếu hiệp đặng 5 uẩn, 7 xứ, 8 giới. 



14 


Phần I. Xiến minh câu yếu hiệp bất yếu hiệp. 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 5 xứ, 10 giới. 

82 . Chư pháp phi do thủ phi cảnh thủ, chư pháp phi phiền toái cảnh phiền não (trừ ra vô vi 
ngoại uẩn) yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

83. Chư pháp phi phiền toái cảnh phiền não yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

84 . Chư pháp hữu tầm hữu tứ yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

85 . Chư pháp vô tầm hữu tứ, chư pháp đồng sanh hỷ yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

86. Chư pháp vô tầm vô tứ (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 1 giới. 

87 . Chư pháp đồng sanh lạc yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

88. Chư pháp đồng sanh xả yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 11 giới. 

89 . Chư pháp sơ đạo tuyệt trừ, chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ, chư pháp hữu nhân sơ đạo 
tuyệt trừ, chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, chư pháp nhân sanh tử, chư pháp nhân 
đến Níp-bàn, chư pháp hữu học, chư pháp vô học, chư pháp đáo đại yếu hiệp đặng 4 
uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

90 . Chư pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, chư pháp phi hữu nhân phi sơ đạo và ba 
đạo cao tuyệt trừ, chư pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp-bàn, chư pháp phi hữu 
học phi vô học (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

91 . Chư pháp thiểu yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

92 . Chư pháp vô lượng, chư pháp tinh vi (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 
2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

93 . Chư pháp biết cảnh thiểu yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

94 . Chư pháp biết cảnh đáo đại, chư pháp biết cảnh vô lượng, chư pháp biết cảnh ty hạ, chư 
pháp tà nhất định, chư pháp chánh nhất định, chư pháp biết đạo, chư pháp đạo cảnh, chư 
pháp đạo nhân, chư pháp đạo trưởng yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

95 . Chư pháp trung bình yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

96 . Chư pháp bất định (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

97 . Chư pháp sanh tồn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bán) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


15 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

98 . Chu pháp phi sanh tồn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 7 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 5 xứ, 10 giới. 

99 . Chu pháp sẽ sanh yếu hiệp đặng 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 1 xứ, 1 giới. 

100 . Chu pháp quá khứ, chu pháp vị lai, chu pháp hiện tại, chu pháp nội phần, chu pháp nội 
và ngoại phần yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

101 . Chu pháp ngoại phần (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

102 . Chu pháp biết cảnh quá khứ, chu pháp biết cảnh vị lai yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

103 . Chu pháp biết cảnh hiện tại, chu pháp biết cảnh nội phần, chu pháp biết cảnh ngoại 
phần, chu pháp biết cảnh nội và ngoại phần yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

104 . Chu pháp hữu kiến hữu đối chiếu yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

105 . Chu pháp bất kiến hữu đối chiếu yếu hiệp đặng 1 uẩn, 9 xứ, 9 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 3 xứ, 9 giới. 

106 . Chu pháp bất kiến vô đối chiếu (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 2 xứ, 8 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

107 . Chu pháp nhân, chu pháp nhân hữu nhân, chu pháp nhân tuơng ung nhân yếu hiệp đặng 
1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

108 . Chu pháp phi nhân, chu pháp vô nhân, chu pháp bất tuơng ung nhân, chu pháp phi nhân 
vô nhân (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

109 . Chu pháp hữu nhân, chu pháp tuơng ung nhân, chu pháp hữu nhân phi nhân, chu pháp 
tuơng ung nhân phi nhân, chu pháp phi nhân hữu nhân yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

110 . Chu pháp hữu duyên, chu pháp hữu vi yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

111 . Chu pháp vô duyên, chu pháp vô vi yếu hiệp 0 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 5 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

112 . Chu pháp hữu kiến yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

113 . Chu pháp bất kiến (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 1 xứ, 1 giới. 



16 


Phần I. Xiến minh câu yếu hiệp bất yếu hiệp. 


114 . Chư pháp đối chiếu yếu hiệp đặng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 2 xứ, 8 giới. 

115 . Chư pháp vô đối chiếu (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

116 . Chư pháp sắc yếu hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

117 . Chư pháp phi sắc (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

118 . Chư pháp hiệp thế yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

119 . Chư pháp siêu thế (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

120 . Chư pháp có tâm biết, chư pháp có tâm không biết (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 
5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

121 . Chư pháp lậu, chư pháp lậu cảnh lậu, chư pháp lậu tưong ưng lậu yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 
1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

122 . Chư pháp phi lậu, chư pháp bất tưong ưng lậu (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 
uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

123 . Chư pháp cảnh lậu, chư pháp cảnh lậu phi lậu, chư pháp bất tưong ưng lậu cảnh lậu yếu 
hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

124 . Chư pháp phi cảnh lậu, chư pháp bất tưong ưng lậu phi cảnh lậu (trừ ra vô vi ngoại uẩn) 
yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

125 . Chư pháp tưong ưng lậu, chư pháp tưong ưng lậu phi lậu (chư pháp bất tưong ưng lậu 
phi cảnh lậu) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

126 . Chư pháp triền, chư pháp phược, chư pháp bộc, chư pháp phối, chư pháp cái, chư pháp 
khinh thị chư pháp khinh thị cảnh khinh thị yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

127 . Chư pháp phi khinh thị, chư pháp bất tưong ưng khinh thị (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu 
hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

128 . Chư pháp cảnh khinh thị, chư pháp cảnh khinh thị phi khinh thị, chư pháp bất tưong ưng 
khinh thị cảnh khinh thị yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

129 . Chư pháp phi cảnh khinh thị, chư pháp bất tưong ưng khinh thị phi cảnh khinh thị (trừ 
ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


17 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

130 . Chư pháp tương ưng khinh thị yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

131 . Chư pháp hữu tri cảnh yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

132 . Chư pháp bất tri cảnh (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

133 . Chư pháp tâm yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp có 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

134 . Chư pháp phi tâm (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

135 . Chư pháp sở hữu tâm, chư pháp tương ưng tâm, chư pháp hòa tâm yếu hiệp đặng 3 uẩn, 
1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp có 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

136 . Chư pháp phi sở hữu tâm (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 2 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 0 xứ, 0 giới. 

137 . Chư pháp bất tương ưng tâm, chư pháp bất hòa hợp tâm (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu 
hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

138 . Chư pháp sở sinh tâm yếu hiệp đặng 4 uẩn, 6 xứ, 6 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 6 xứ, 12 giới. 

139 . Chư pháp phi sở sinh tâm, chư pháp phi đồng hiện tâm, chư pháp phi tùng hành tâm (trừ 
ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 2 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 0 xứ, 0 giới. 

140 . Chư pháp đồng tồn tâm, chư pháp tùng hành tâm yếu hiệp đặng 4 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

141 . Chư pháp hòa với tâm và có tâm làm sở sanh, chư pháp hòa sanh tồn và nương tâm làm 
sở sanh, chư pháp có tâm làm sở sanh, thông lưu và hòa với tâm yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 
xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

142 . Chư pháp phi hòa với tâm và không có tâm làm sở sanh, chư pháp phi hòa, không đồng 
sanh tồn và khỏi nương tâm làm sở sanh, chư pháp phi tâm làm sở sanh và không hòa, 
không tùng hành, không thông lưu với tâm (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 2 uẩn, 
12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 0 xứ, 0 giới. 

143 . Chư pháp tự nội yếu hiệp đặng 2 uẩn, 6 xứ, 12 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 3 uấn, 6 xứ, 6 giới. 

144 . Chư pháp tự ngoại (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 6 xứ, 6 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 6 xứ, 12 giới. 

145 . Chư pháp y sinh yếu hiệp đặng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 2 xứ, 8 giới. 



18 


Phần I. Xiến minh câu yếu hiệp bất yếu hiệp. 


146 . Chư pháp phi y sinh (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 3 xứ, 9 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 9 xứ, 9 giới. 

147 . Chư pháp do thủ yếu hiệp đặng 5 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 1 xứ, 1 giới. 

148 . Chư pháp phi do thủ (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 7 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 5 xứ, 10 giới. 

149 . Chư pháp thủ, chư pháp phiền não, chư pháp phiền não cảnh phiền não, chư pháp phiền 
não tưong ưng phiền não yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

150 . Chư pháp phi phiền não, chư pháp phi cảnh phiền toái, chư pháp bất tưong ưng phiền 
não (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

151 . Chư pháp cảnh phiền não, chư pháp cảnh phiền não phi phiền não, chư pháp bất tưong 
ưng phiền não cảnh phiền não yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

152 . Chư pháp phi cảnh phiền não, chư pháp bất tưong ưng phiền não phi cảnh phiền não 
(trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

153 . Chư pháp phiền toái, chư pháp tưong ưng phiền não, chư pháp phiền toái phi phiền não, 
chư pháp tưong ưng phiền não phi phiền não yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

154 . Chư pháp so đạo tuyệt trừ, chư pháp ba đạo cao tuyệt trừ, chư pháp hữu nhân so đạo 
tuyệt trừ, chư pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

155 . Chư pháp phi so đạo tuyệt trừ, chư pháp phi ba đạo cao tuyệt trừ, chư pháp phi hữu nhân 
phi so đạo tuyệt trừ, chư pháp phi hữu nhân phi ba đạo cao tuyệt trừ (trừ ra vô vi ngoại 
uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

156 . Chư pháp hữu tầm, chư pháp hữu tứ yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

157 . Chư pháp vô tầm, chư pháp vô tứ (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 
17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 1 giới. 

158 . Chư pháp hữu hỷ, chư pháp đồng sanh hỷ yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

159 . Chư pháp vô hỷ, chư pháp phi đồng sanh hỷ, chư pháp phi đồng sanh lạc (trừ ra vô vi 
ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

160 . Chư pháp đồng sanh lạc yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

161 . Chư pháp đồng sanh xả yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 7 giới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


19 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 11 giới. 

162 . Chư pháp phi đồng sanh xả (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 5 giới. 

163 . Chư pháp Dục giới, chư pháp liên quan luân hồi, chư pháp hữu thượng yếu hiệp đặng 5 
uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chang có uấn, xứ, giới nào. 

164 . Chư pháp phi Dục giới, chư pháp bất liên quan luân hồi, chư pháp vô thượng (trừ ra vô 
vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

165 . Chư pháp sắc giới, chư pháp vô sắc giới, chư pháp nhân xuất luân hồi, chư pháp nhất 
định, chư pháp hữu y yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

166 . Chư pháp phi sắc giới, chư pháp phi Vô sắc giới, chư pháp phi nhân xuất luân hồi, chư 
pháp bất định, chư pháp vô y (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 5 uẩn, 11 xứ, 18 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chăng có uẩn, xứ, giới nào! 


DứtXiến minh câu yếu hiệp, bất yếu hiệp 



20 


Phần I. Xiển minh câu yếu hiệp bất yếu hiệp. 



PHÀN II 

XIẺN MINH CÂU YÉU HIỆP VỚI BÁT YÉU HIỆP 

167. Những pháp nào yếu hiệp đặng nhãn xứ... xúc xứ. Những pháp nào yếu hiệp đặng nhãn 
giới... xúc giới bằng cách uấnyếu hiệp, nhưng bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp uấn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó bất yếu 
hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

168. Chu pháp nào yếu hiệp đặng với nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới yếu hiệp đặng bằng uẩn yếu hiệp, nhung bất yếu 
hiệp bằng xứ yếu hiệp hay giới yếu hiệp. Những pháp ấy bất yếu hiệp 4 uẩn, 11 xứ, 12 
giới. 

169. Những pháp nào yếu hiệp đặng với nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân 
quyền, nữ quyền và nam quyền bằng uẩn yếu hiệp, nhung bất yếu hiệp bằng xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

170. Những pháp nào yếu hiệp đặng với nhất uẩn hữu bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung bất yếu 
hiệp bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 3 xứ, 9 
giới. 

171. Những pháp nào yếu hiệp đặng với khóc, những pháp thấy đặng và đối chiếu bằng uẩn 
yếu hiệp, nhung bất yếu hiệp bằng xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu 
hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

172. Những pháp nào yếu hiệp đặng với những pháp bất kiến hữu đối chiếu bằng cách uẩn 
yếu hiệp, nhung bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất 
yếu hiệp 4 uẩn, 10 xứ, 16 giới. 

173. Những pháp nào yếu hiệp đặng với những pháp bị thấy bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung 
bất yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 
xứ, 8 giới. 

174. Những pháp nào yếu hiệp đặng với chu pháp hữu đối chiếu, chu pháp y sinh bằng uẩn 
yếu hiệp, nhung bất yếu hiệp bằng xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu 
hiệp 4 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

10 xứ, 17 giới, 7 quyền, Vô tuởng hữu, nhất uẩn hữu, khóc, pháp hữu kiến, pháp hữu 
đối chiếu, pháp bất kiến hữu đối chiếu và pháp y sinh bằng cách nhu thế 


DứtXiến minh câu yếu hiệp với bất yếu hiệp 



22 



PHÀN III 

XIẺN MINH CÂU BÁT YÉU HIỆP VỚI YÉU HIỆP 

175. Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ uấn, tưởng uấn, hành uắn. Những pháp nào bất 
yếu hiệp với tập đế, đạo đế bằng uấn yếu hiệp, nhưng yếu hiệp bằng xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp, những pháp đó yếu hiệp uấn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó (trừ ra vô vi 
ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

176. Những pháp nào bất yếu hiệp với diệt đế bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung yếu hiệp bằng 
cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

177. Những pháp nào bất yếu hiệp với mạng quyền bằng uẩn yếu hiệp, nhung yếu hiệp bằng 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 2 uẩn, 
1 xứ, 1 giới. 

178. Những pháp nào bất yếu hiệp với nữ quyền, nam quyền, lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, 
uu quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, tri dị tri 
quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh, hành do vô minh trợ, xúc do lục nhập 
trợ, thọ do xúc trợ, ái do thủ trợ, thủ do ái trợ, nghiệp hữu do thủ trợ bằng cách uẩn yếu 
hiệp, nhung yếu hiệp bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó (trừ ra vô vi 
ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

179. Những pháp nào bất yếu hiệp với sanh, lão, tử, thiền bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung yếu 
hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó (trừ ra vô vi ngoại uẩn) 
yếu hiệp đặng 2 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

180. Những pháp nào bất yếu hiệp với sầu, khổ, uu, ai, niệm xứ, chánh cần, vô luợng, ngũ 
quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, xúc, thọ, tuởng, tu, thắng giải, tác ý, pháp 
nhân, pháp nhân và hữu nhân, pháp nhân tuong ung nhân bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung 
yếu hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó (trừ ra vô vi ngoại 
uẩn) yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

181. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên, pháp vô vi bằng cách uẩn yếu hiệp, 
nhung yếu hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó yếu hiệp 
đặng 4 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

182. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu, pháp lậu cảnh lậu, pháp lậu tuong ung lậu 
bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung yếu hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, 
những pháp đó (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

183. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền, pháp phuợc, pháp bộc, pháp phối, pháp 
cái, pháp khinh thị, pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng cách uẩn yếu hiệp, nhung yếu 
hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đỏ (trừ ra vô vi ngoại uẩn) 
yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

184. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm, pháp tuong ung tâm, pháp hòa hợp 
tâm, pháp hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp đồng sanh tồn và có tâm 
làm sở sanh, pháp hòa hợp tùng thông luru với tâm và có tâm làm sở sanh bằng cách uẩn 
yếu hiệp. Nhung yếu hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó 
(trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

185. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp đồng sanh tồn tâm, pháp tùng thông luru tâm 
bằng cách uẩn yếu hiệp. Nhung yếu hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, 
những pháp đó yếu hiệp đặng 0 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 



24 


Phần III. Xiến minh câu bất yếu hiệp dữyếu hiệp. 


186. Những pháp nào bất yếu hiệp YỚi pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền não cảnh phiền 
não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp phiền não tương ưng phiền não bằng cách 
uẩn yếu hiệp, nhưng yếu hiệp đặng bằng cách xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp 
ấy yếu hiệp uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó (trừ ra vô vi ngoại uẩn) yếu hiệp 
đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giớL 


Dứt Xỉến minh câu bất yếu hiệp dữ yếu hiệp 



PHÀN IV 

XIẺN MINH CÂU YÉU HIỆP VỚI YÉU HIỆP 

187. Những pháp nào yếu hiệp đặng với tập đế, đạo đế bằng cách uân yếu hiệp, xứ yếu hiệp, 
giới yếu hiệp; mà những pháp nào yếu hiệp đặng với những pháp ẩy bằng cách uắn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó yếu hiệp đặng uân, xứ, giới bao nhiêu? 
Những pháp đó yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

188. Những pháp nào yếu hiệp với nữ quyền, nam quyền, lạc quyền, khô quyền, hỷ quyền, 
uu quyền, xả quyền, tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, tri dị tri 
quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh, hành do vô minh trợ, xúc do lục nhập 
trợ, ái do thọ trợ, thủ do ái trợ, hữu do thủ trợ, sầu, khóc, khổ, uu, ai, niệm xứ, chánh 
cần, vô luợng, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, xúc, tư, thắng giải, tác 
ý, pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, pháp nhân tuơng ung nhân, pháp lậu, pháp triền, 
pháp phuợc, pháp bộc, pháp phối, pháp cái, pháp khinh thị, pháp thủ, pháp phiền não, 
pháp phiền não cảnh phiền não, pháp phiền não cảnh phiền toái, và pháp phiền não tuong 
ung phiền não bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào yếu 
hiệp bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó yếu hiệp uẩn, 
xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 


DứtXiến minh câu yếu hiệp dữ yếu hiệp 



26 



PHÀN V 

XIẺN MINH CÂU BÁT YÉU HIỆP VỚI BÁT YÉU HIỆP 

189 . Những pháp nào bất yếu hiệp sắc uân bằng cách uấn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp đó bằng cách uấn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp uân, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp 
đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

190 . Những pháp nào bất yếu hiệp với thọ uẩn, tuởng uẩn, hành uẩn bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy bằng cách uẩn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

191 . Những pháp nào bất yếu hiệp với thức uẩn, ý xứ, nhãn thức giới... ý giới, ý thức giới và 
ý quyền bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu 
hiệp với pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất 
yếu hiệp 4 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

192 . Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn xứ... xúc xứ, nhãn giới... xúc giới. Những pháp 
nào bất yếu hiệp với pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những 
pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

193 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp xứ, pháp giới, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền 
bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với 
pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 
1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

194 . Những pháp nào bất yếu hiệp với tập đế, đạo đế, diệt đế bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

195 . Những pháp nào bất yếu hiệp với nhãn quyền... thân quyền bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ 
yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy bằng cách uẩn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

196 . Những pháp nào bất yếu hiệp với lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, uu quyền, xả quyền, 
tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, 
tri cụ tri quyền, vô minh, hành do vô minh trợ bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng uẩn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

197 . Những pháp nào bất yếu hiệp với thức do hành trợ bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, 
giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

198 . Những pháp nào bất yếu hiệp với danh sắc do thức trợ bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

199 . Những pháp nào bất yếu hiệp với lục nhập do danh sắc làm duyên bằng cách uẩn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

200 . Những pháp nào bất yếu hiệp với xúc do lục nhập làm duyên, thọ do xúc làm duyên, ái 
do thọ làm duyên, thủ do ái làm duyên và nghiệp hữu bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu 



28 


Phần V. Xiến minh câu bất yếu hiệp với bất yếu hiệp. 


hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

201 . Những pháp nào bất yếu hiệp với Vô sắc hữu, Phi tuởng phi phi tuởng hữu, tứ uẩn hữu 
và nhu ý túc bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất 
yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những 
pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

202 . Những pháp nào bất yếu hiệp với vô tuởng hữu, nhất uẩn hữu, sanh, lão, tử bằng cách 
uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp 
ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 
uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

203 . Những pháp nào bất yếu hiệp với khóc bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

204 . Những pháp nào bất yếu hiệp với sầu, khổ, uu, ai, niệm xứ, chánh cần, thiền, vô luợng, 
ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát chánh đạo, xúc, thọ, tuởng, tư, thắng giải và tác ý 
bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với 
những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất 
yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

205 . Những pháp nào bất yếu hiệp với tâm bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

206 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thiện, pháp bất thiện, pháp tưong ung lạc thọ, 
pháp tuong ưng khổ thọ, pháp tưong ưng phi khổ phi lạc thọ, pháp dị thục quả, pháp dị 
thục nhân, pháp phi thủ cảnh thủ, pháp phiền toái cảnh phiền não, pháp phi phiền toái 
phi cảnh phiền não, pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng sanh hỷ, pháp 
đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, pháp so đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, pháp 
hữu nhân so đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, pháp nhân sanh tử, pháp 
nhân đến Níp-bàn, pháp hữu học, pháp vô học, pháp đáo đại, pháp vô lượng, pháp biết 
cảnh thiểu, pháp biết cảnh đáo đại, pháp biết cảnh vô lượng, pháp tinh vi, pháp tà nhất 
định, pháp chánh nhất định, pháp có đạo là cảnh, pháp có đạo là nhân, pháp có đạo là 
trưởng, pháp biết cảnh quá khứ, pháp biết cảnh vị lai, pháp biết cảnh hiện tại, pháp biết 
cảnh nội, pháp biết cảnh ngoại, pháp biết cảnh nội và ngoại bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ 
yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn 
yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

207 . Những pháp nào bất yếu hiệp với chư pháp bị thấy hữu đối chiếu và pháp bất kiến hữu 
đối chiếu bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu 
hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp 
đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

208 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, pháp nhân tưong ưng 
nhân bằng uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với 
những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp ấy bất 
yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

209 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu nhân, pháp tưong ưng nhân, pháp hữu nhân 
phi nhân, pháp tưong ưng nhân phi nhân, pháp phi nhân hữu nhân, bằng cách uẩn yếu 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


29 


hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy, những 
pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

210 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp vô duyên, pháp vô vi bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy, bằng cách 
uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 uẩn, 11 xứ, 17 
giới. 

211 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bị thấy, pháp hữu đối chiếu, bằng cách uẩn yếu 
hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng 
cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 4 uẩn, 2 xứ, 
8 giới. 

212 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ 
yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

213 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi sắc, pháp siêu thế bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách 
uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 
giới. 

214 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp lậu, pháp lậu cảnh lậu, pháp lậu tuong ung lậu, 
bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với 
pháp ấy bằng uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 
uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

215 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh lậu, pháp tuong ung lậu, pháp tuong 
ung lậu phi lậu, pháp bất tuong ung lậu phi cảnh lậu, bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu 
hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy, bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, thì những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

216 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp triền, pháp phuợc, pháp bộc, pháp phối, pháp 
cái, pháp khinh thị, pháp khinh thị cảnh khinh thị bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, 
giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp ấy, những pháp đó bất yếu hiệp 2 
uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

217 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh khinh thị, pháp tuong ung khinh thị, 
pháp bất tuông ung khinh thị phi cảnh khinh thị, pháp hữu tri cảnh, bằng uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách 
uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 
giới. 

218 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tri cảnh, pháp phi tâm, pháp bất tuong ung 
tâm, pháp bất hòa hợp tâm, pháp có tâm làm sở sanh, pháp đồng sinh tồn với tâm, pháp 
tùng tâm thông luru, pháp ngoại phần, pháp y sinh, bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, 
giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy, bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

219 . Những pháp nào bất yếu hiệp với tâm bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy, những pháp đó bất yếu hiệp 4 
uẩn, 11 xứ, 11 giới. 



30 


Phần V. Xiến minh câu bất yếu hiệp với bất yếu hiệp. 


220 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sở hữu tâm, pháp tuơng ung tâm, pháp hòa hợp 
tâm, pháp hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp đồng sanh tồn tâm và có 
tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp tùng thông luru với tâm và có tâm làm sở sanh bằng cách 
uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp 
ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 
uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

221 . Những pháp nào bất yếu hiệp với chu pháp nội bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, 
giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, 
xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

222 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền não cảnh phiền 
não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp phiền não tuong ung phiền não bằng cách 
uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với những pháp 
ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất yếu hiệp 2 
uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

223 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp phi cảnh phiền não, pháp cảnh phiền toái, pháp 
tuong ung phiền não, pháp cảnh phiền toái phi phiền não, pháp tuong ung phiền não phi 
phiền não, pháp bất tuong ung phiền não phi cảnh phiền não, pháp so đạo tuyệt trừ, pháp 
ba đạo cao tuyệt trừ, pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt 
trừ, pháp hữu tầm, pháp hữu tứ, pháp hữu hỷ, pháp đồng sanh hỷ, pháp đồng sanh lạc, 
pháp đồng sanh xả, pháp phi Dục giới, pháp sắc giới, pháp Vô sắc giới, pháp bất liên 
quan luân hồi, pháp liên quan luân hồi, pháp nhứt định, pháp vô thuợng và pháp hữu y 
bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp nào bất yếu hiệp với 
những pháp ấy bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó bất 
yếu hiệp uẩn, xứ, giới bao nhiêu ? Những pháp đó bất yếu hiệp 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới. 

Điều pháp trong câu bất yếu hiệp dữ bất yếu hiệp. 

Sắc, pháp xứ, pháp giới, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, danh sắc, nhị hữu, sanh, 
lão, tử, sắc pháp, không biết cảnh, phi tâm, bất tuơng ung tâm, bất hòa hợp tâm, có tâm 
làm sở sanh, đồng sanh tồn với tâm, tùng thông luru với tâm, bên ngoài, y sinh. 

Gồm 22 phần này cho dễ biết. 


Dứt Xỉến minh câu bất yếu hiệp dữ bất yếu hiệp 




PHÀN VI 

XIÊN MINH CÂU PHÓI HỢP BÁT PHÓI HỢP 

224. Sắc uấn tương ưng với uấn, xứ, giới bao nhiêu? Không có. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

225. Thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn tương ưng với 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; tương ưng với 1 xứ, 1 
giới có phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; bất tương ưng 1 xứ, 1 
giới có phần nào. 

226. Thức uẩn tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ 1 giới khác 
cũng có bất tương ưng phần nào. 

227. Nhãn xứ... xúc xứ... không có tương ưng. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào 

228. Ý xứ tương ưng đặng 3 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới tương ưng phần nào? 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

229. Nhãn giới... xúc giới không có tương ưng. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

230. Nhãn thức giới... ý thức giới tương ưng đặng 3 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới tương ưng phần 
nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

231. Tập đế, đạo đế tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác tương 
ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tương ưng phần nào. 

232. Diệt đế, nhãn quyền... thân quyền, nữ quyền, nam quyền không có tương ưng. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

233. Ý quyền tương ưng đặng 3 uẩn; còn 1 xứ 1 giới tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

234. Lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng có tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tương ưng phần nào ... 

235. Xả quyền tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 6 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng 
phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 



32 


Phần VI. Xiến minh câu phối hợp bất phối họp. 


236 . Tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, 
tri cụ tri quyền và hành do vô minh làm duyên tuơng ung đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 
1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng có tuơng ung phần nào. 

Bất lương ưng bao nhiêu? Bất tuơng ung 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tuơng ung phần nào. 

237 . Thức do hành làm duyên tuơng ung đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
có tuơng ung phần nào. 

Bất tưong ưng bao nhiêu? Bất tuơng ung 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tuơng ung phần nào. 

238 . Xúc do lục nhập làm duyên tuơng ung đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới 
khác cũng tuơng ung phần nào. 

Bất tương ưng bao 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


33 


nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng 
phần nào. 

239 . Thọ do xúc làm duyên tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

240 . Ái do thọ làm duyên, thủ do ái làm duyên và nghiệp hữu do thủ làm duyên tương ưng 
đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng có tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

241 . Sắc hữu không có tương ưng. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 3 giới. 

242 . Vô sắc hữu, Phi tưởng phi phi tưởng hữu, tứ uẩn hữu không có tương ưng. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

243 . Vô tưởng hữu, nhất uẩn hữu và khóc không có tương ưng. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

244 . Sầu, khổ và ưu tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương 
ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

245 . Ai, niệm xứ và chánh cần tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới 
khác cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

246 . Như ý túc tương ưng đặng 2 uẩn; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 
Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

247 . Thiền tương ưng đặng 2 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng có tương 
ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

248 . Vô lượng, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh đạo tương ưng đặng 3 uẩn, 1 
xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

249 . Xúc, tư và tác ý tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 



34 


Phần VI. Xiến minh câu phối hợp bất phối hợp. 


250. Thọ và tưởng tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng 
phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

251. Tâm tương ưng đặng 3 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

252. Thắng giải tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 2 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương 
ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tương ưng phần nào. 

253. Chư pháp thiện, chư pháp bất thiện tương ưng đặng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Không có! 
Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

254. Pháp tương ưng thọ lạc, pháp tương ưng thọ khổ tương ưng đặng 1 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới 
cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tương ưng phần nào. 

255. Pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, tương ưng đặng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

256. Pháp dị thục quả tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng có bất tương ưng phần nào. 

257. Pháp dị thục nhân và pháp phiền toái cảnh phiền não tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

258. Pháp phi dị thục quả phi dị thục nhân, pháp thủ cảnh thủ, tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 5 giới. 

259. Pháp thủ phi cảnh thủ, pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 6 giới. 

260. Pháp hữu tầm hữu tứ tương ưng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

261. Pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng sanh hỷ tương ưng 1 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới cũng tương 
ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

262. Pháp vô tầm vô tứ tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

263. Pháp đồng sanh lạc tương ưng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


35 


Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

264. Pháp đồng sanh xả tương ưng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng 
bất tương ưng phần nào. 

265. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp 
hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, pháp liên quan luân hồi, pháp bất liên quan luân hồi, pháp 
hữu học, pháp vô học, pháp đáo đại tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng 
bất tương ưng phần nào. 

266. Pháp vô lượng, pháp tinh vi tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uấn, 0 xứ, 6 giới. 

267. Pháp biết cảnh thiểu tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

268. Pháp biết cảnh đáo đại, pháp biết cảnh vô lượng, pháp biết cảnh ty hạ, pháp tà nhứt định, 
pháp chánh nhứt định, pháp có đạo là cảnh, pháp có đạo là nhân, pháp có đạo là trưởng, 
tương ưng không có. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

269. Pháp bất liên quan luân hồi tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 5 giới. 

270. Pháp biết cảnh quá khứ, pháp biết cảnh vị lai, tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

271. Pháp biết cảnh hiện tại, pháp biết cảnh nội phần, pháp biết cảnh ngoại phần, pháp biết 
cảnh nội và ngoại phần, tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

272. Pháp bị thấy hữu đối chiếu, pháp bất kiến hữu đối chiếu tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

273. Chư pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, pháp nhân tương ưng nhân, tương ưng đặng 3 uẩn, 
1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới, còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

274. Pháp hữu nhân, pháp tương ưng nhân, tương ưng không có! 

Bất lương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

275. Pháp hữu nhân phi nhân, pháp tương ưng nhân phi nhân, pháp phi nhân hữu nhân tương 
ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 



36 


Phần VI. Xiến minh câu phối hợp bất phối họp. 


Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

276. Pháp vô duyên, pháp vô vi, pháp bị thấy, pháp hữu đối chiếu và pháp sắc tương ưng 
không có. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

277. Pháp siêu thế tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uấn, 0 xứ, 6 giới. 

278. Pháp lậu, pháp lậu cảnh lậu, pháp lậu tương ưng lậu, tương ưng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 
1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng 
bất tương ưng phần nào. 

279. Pháp phi cảnh lậu, pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 6 giới. 

280. Pháp tương ưng lậu tương ưng không có! 

Bất tươĩĩg ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

281. Pháp tương ưng lậu phi lậu tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

282. Pháp triền, pháp phược, pháp bộc, pháp phối, pháp cái, pháp khinh thị, pháp khinh thị 
cảnh khinh thị, tương ưng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương 
ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

283. Pháp phi cảnh khinh thị, pháp bất tương ưng khinh thị phi cảnh khinh thị tương ưng 
không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 6 giới. 

284. Pháp tương ưng khinh thị tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới, phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng 
bất tương ưng phần nào. 

285. Pháp hữu tri cảnh tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng 
bất tương ưng phần nào. 

286. Pháp bất tri cảnh, pháp tương ưng tâm, pháp hòa hợp tâm, pháp y sinh, tương ưng không 
có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

287. Chư pháp tâm tương ưng 3 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


37 


288. Pháp sở hữu tâm, pháp tương ưng tâm, pháp hòa hợp tâm, pháp hòa hợp tâm và có tâm 
làm sở sanh, pháp đồng sanh tồn hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp tùng thông 
lưu hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất tuông ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

289. Chư pháp do thủ tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

290. Pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền não cảnh phiền não, pháp phiền não cảnh phiền 
toái, pháp phiền não tương ưng phiền não tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 
1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

Bất tưong ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

291. Pháp phi cảnh phiền não, pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não, tương ưng 
không có! 

Bất tưong ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

292. Pháp cảnh phiền toái, pháp tương ưng phiền não tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

293. Pháp cảnh phiền toái phi phiền não, pháp tương ưng phiền não phi phiền não tương ưng 
đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

294. Pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp 
hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

295. Pháp hữu tầm, pháp hữu tứ tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

Bất tưong ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
chỉ bất tương ưng phần nào. 

296. Pháp vô tầm, pháp vô tứ tương ưng không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu ? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 1 giới. 

297. Pháp hữu hỷ, pháp đồng sanh hỷ tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới chỉ phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

298. Pháp đồng sanh lạc tương ưng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới chỉ phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

299. Pháp đồng sanh xả tương ưng đặng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới chỉ tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

300 . Pháp phi Dục giới, pháp bất liên quan luân hồi, pháp vô thượng tương ưng không có! 
Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 0 uân, 0 xứ, 6 giới. 



38 


Phần VI. Xiến minh câu phối hợp bất phối họp. 


301 . Pháp Sắc giới, pháp Vô sắc giới, pháp liên quan luân hồi, pháp nhất định, pháp hữu y 
tuơng ung không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tuơng ung 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới, còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tuơng ung phần nào. 

Dứt Xiên minh câu phoi hợp bất phoi hợp 



PHÀN VII 

XIẺN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG DỮ 1 BÁT TƯƠNG ƯNG 


302. Những pháp nào tương ưng với thọ uấn, tưởng uân, hành uấn, thức uấn, ý xứ. Những 
pháp nào bất tương ưng với những pháp ẩy, thì những pháp ẩy Bất tương ưng uãn, xứ, 
giới bao nhiêu? Những pháp ấy bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

303. Những pháp nào tương ưng với nhãn thức giới... ỷ giới và ý thức giới; pháp nào bất 
tương ưng với pháp ẩy, thì pháp đó Bất tương ưng uấn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp 
đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

304. Những pháp nào tương ưng với ý quyền mà những pháp nào bất tương ưng với pháp ấy, 
thì pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng 
phần nào. 

305. Những pháp nào tương ưng với xả quyền, mà những pháp nào bất tương ưng với pháp 
ấy, thì pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

306. Những pháp nào tương ưng với thức do hành làm duyên, xúc do lục nhập làm duyên, 
thọ do xúc làm duyên và xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tác ý, mà những pháp nào bất tương 
ưng với pháp ấy thời pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

307. Những pháp nào tương ưng với thắng giải, mà pháp nào bất tương ưng với pháp ấy, thì 
pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

308. Những pháp tương ưng với pháp phi khổ phi lạc thọ và pháp đồng sanh xả mà pháp nào 
bất tương ưng với pháp ấy, thì pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

309. Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, mà những pháp nào bất tương ưng 
với pháp ấy, thì pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

310. Những pháp nào tương ưng với pháp tâm, pháp sở hữu tâm, pháp tương ưng tâm, pháp 
hòa hợp tâm, pháp hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp đồng sanh tồn và 
có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp tùng thông lưu và có tâm làm sở sanh, mà những pháp 
nào bất tương ưng với pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 
1 xứ 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

311. Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm, pháp hữu tứ, mà những pháp nào bất 
tương ưng với những pháp ấy, thì pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

312. Những pháp nào tương ưng với pháp đồng sanh xả, mà những pháp nào bất tương ưng 
với những pháp ấy, thì pháp đó bất tương ưng uẩn xứ giới bao nhiêu? Những pháp đó 
bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

' ^ TOÁT YẾU ĐIỀU PHÁP 

Tứ uẩn, nhất xứ, thất giới, nhị quyền, tam y tương sinh, xúc thứ năm, sở hữu thắng giải, sở 

hữu tác ý, 3 câu pháp trong tam đề, 7 phần pháp trong nhị đề đại, pháp mà tương ưng với ý 

xứ, có 2 nữa như là tương ưng với tầm, tứ và tương ưng với xả. 

Dứt Xiến minh câu tương ưng dữ bất tương ưng. 


Dữ - đây có nghĩa là cùng với, giao hảo với nhau, v.v... 


1 



40 



PHÀN VIII 

XIẺN MINH CÂU BÁT TƯƠNG ƯNG VỚI TƯƠNG ƯNG 

313. Những pháp nào bất tương ưng với sắc uân, những pháp đó tương ưng uân, xứ, giới 
bao nhiêu? Không có! 

314. Những pháp nào bất tương ưng với thọ uân, tưởng uân, hành uấn, thức uấn... pháp 
hữu y, pháp vô y, những pháp đó tương ưng uân, xứ, giới bao nhiêu? Không có! 

Dứt Xiên minh câu bất tương ưng dữ tương ưng 



42 



PHÀN IX 

XIẺN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG DỮ TƯƠNG ƯNG 


315. Những pháp nào tương ưng với thọ uấn, tưởng uân, hành uấn mà những pháp nào tương 
ưng với pháp ẩy, thì pháp đó tương ưng uắn xứ giới bao nhiêu? Những pháp đó tương 
ưng đặng 3uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

316. Những pháp nào tương ưng với thức uẩn, ý xứ, nhãn thức giới.. .ý giới, ý thức giới; mà 
những pháp nào tương ưng với pháp ấy, thì pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ 1 
giới cũng tương ưng phần nào. 

317. Những pháp nào tương ưng với tập đế, đạo đế mà những pháp nào tương ưng với pháp 
ấy, những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. 

318. Những pháp nào tương ưng với ý quyền, mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy; 
thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

319. Những pháp nào tương ưng với lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền; mà pháp nào 
tương ưng với pháp ấy; thì pháp ấy tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 xứ, 1 giới 
khác cũng tương ưng phần nào. 

320. Những pháp nào tương ưng với xả quyền, mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy, 
thì pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 6 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng 
phần nào. 

321. Những pháp nào tương ưng với tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, 
tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh và hành do vô minh làm duyên; 
mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy, thì pháp ấy tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 
giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

322. Những pháp nào tương ưng với thức do hành làm duyên, mà những pháp nào tương ưng 
với pháp ấy, thì pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần 
nào. 

323. Những pháp nào tương ưng với xúc do lục nhập làm duyên, mà những pháp nào tương 
ưng với pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 
1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

324. Những pháp nào tương ưng với thọ do xúc làm duyên, mà những pháp nào tương ưng 
với pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng tương ưng phần nào. 

325. Những pháp nào tương ưng với ái do thọ làm duyên thủ do ái làm duyên và nghiệp hữu; 
mà pháp nào tương ưng với pháp ấy, những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; 
còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

326. Những pháp nào tương ưng với sầu, khổ, ưu, mà những pháp nào tương ưng với pháp 
ấy, thì pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương 
ưng phần nào. 

327. Những pháp nào tương ưng với ai, niệm xứ, chánh cần, mà những pháp nào tương ưng 
với pháp ấy, thì pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác 
cũng tương ưng phần nào. 



44 


Phàn IX. Xiên minh câu tương img dữ tương ưng 


328. Những pháp nào tương ưng với như ý túc, mà pháp nào tương ưng với pháp ấy, thì pháp 
đó tương ưng đặng 2 uẩn; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

329. Những pháp nào tương ưng với thiền mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy, thì 
những pháp đó tương ưng đặng 2 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. 

330. Những pháp nào tương ưng với vô lượng ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi và bát thánh 
đạo mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy, thì pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 
xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

331. Những pháp nào tương ưng với xúc, tư, tác ý; mà những pháp nào tương ưng với pháp 
ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác 
cũng tương ưng phần nào. 

332. Những pháp nào tương ưng với thọ, tưởng mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy, 
thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương 
ưng phần nào. 

333. Những pháp nào tương ưng với tâm, mà những pháp nào tương ưng với pháp ấy, thì 
những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

334. Những pháp nào tương ưng với thắng giải, mà những pháp nào tương ưng với những 
pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 2 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới 
khác cũng tương ưng phần nào. 

335. Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ, pháp tương ưng khổ thọ, pháp 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ; mà những pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì 
những pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào 

336. Những pháp nào tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng 
sanh hỷ mà những pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương 
ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

337. Những pháp nào tương ưng với pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, mà những pháp 
nào tương ưng với pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới 
cũng tương ưng phần nào 

338. Những pháp nào tương ưng với pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, pháp nhân tương ưng 
nhân, mà những pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng 
đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

339. Những pháp nào tương ưng với pháp hữu nhân, phi nhân, pháp tương ưng nhân phi 
nhân, pháp phi nhân hữu nhân, mà pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì những 
pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

340. Những pháp nào tương ưng với pháp lậu, pháp lậu cảnh lậu, pháp lậu tương ưng lậu, mà 
những pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 
uẩn, 1 xứ, 1 giới, còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào 

341. Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lậu phi lậu, mà những pháp nào tương 
ưng với những pháp ấy, thì pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

342. Những pháp nào tương ưng với pháp triền, pháp phược, pháp bộc, pháp phối, pháp cái, 
pháp khinh thị cảnh khinh thị, mà những pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


45 


những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. 

343. Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng khinh thị, mà những pháp nào tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào 

344. Những pháp nào tương ưng với pháp tâm, mà những pháp nào tương ưng với những 
pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần 
nào. 

345. Những pháp nào tương ưng với pháp sở hữu tâm, pháp tương ưng tâm, pháp hòa hợp 
tâm, pháp hòa hợp có tâm làm sở sanh, pháp đồng sanh tồn hòa hợp và có tâm làm sở 
sanh, pháp tùng thông lưu hòa hợp và có tâm làm sở sanh, mà những pháp nào tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

346. Những pháp nào tương ưng với pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền não cảnh phiền 
não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp phiền não tương ưng phiền não, mà những 
pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 
1 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. 

347. Những pháp nào tương ưng với pháp cảnh phiền não phi phiền não, pháp tương ưng 
phiền não phi phiền não, pháp hữu tầm, pháp hữu tứ, pháp hữu hỷ và pháp đồng sanh 
hỷ; mà những pháp nào tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng 
đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới phần nào. 

348. Những pháp nào tương ưng với pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, mà những pháp 
nào tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? 
Những pháp đó tương ưng đặng 1 uẩn; còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 


Dứt Xiên minh câu tương ưng dữ tương img (tương ưng) 



46 


Phẩn IX. Xiên minh câu tương img dữ tương ưng 



PHÀN X 

XIÊN MINH CÂU BÁT TƯƠNG ƯNG DỮ BÁT TƯƠNG ƯNG 

349. Những pháp nào bất tương ưng với sắc uân, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ẩy, thì những pháp đó Bất tương ưng uấn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp 
đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần 
nào. 

350. Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, ý xứ, mà 
những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 
uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

351. Những pháp nào bất tương ưng với nhãn xứ... xúc xứ, nhãn giới... xúc giới, mà những 
pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 
xứ, 7 giới. Còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

352. Những pháp nào bất tương ưng với nhãn thức giới... ý giới, ý thức giới, tập đế, đạo đế; 
mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 
1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

353. Những pháp nào bất tương ưng với diệt đế, nhãn quyền... thân quyền, nữ quyền và nam 
quyền mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương 
ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

354. Những pháp nào bất tương ưng với ý quyền, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới 
khác cũng bất tương ưng phần nào. 

355. Những pháp nào bất tương ưng với lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền; mà những 
pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 
xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

356. Những pháp nào bất tương ưng với xả quyền, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 xứ, 1 giới 
khác cũng bất tương ưng phần nào. 

357. Những pháp nào bất tương ưng với tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ 
quyền tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh và hành do vô minh làm 
duyên, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất 
tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

358. Những pháp nào bất tương ưng với thức do hành làm duyên, xúc do lục nhập làm duyên, 
thọ do xúc làm duyên, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những 
pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng bất tương ưng phần 
nào. 

359. Những pháp nào bất tương ưng với ái do thọ làm duyên, thủ do ái làm duyên và nghiệp 
hữu; mà pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 
10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

360. Những pháp nào bất tương ưng với sắc hữu, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 3 giới. 



48 


Phần X. Xiến minh câu bất tương ưng dữ bất tương umg 


361. Những pháp nào bất tương ưng với vô tưởng hữu, nhất uẩn hữu và khóc, mà những pháp 
nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 
giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng bất tương ưng phần nào. 

362. Những pháp nào bất tương ưng với Vô sắc hữu, Phi tưởng phi phi tưởng hữu, tứ uẩn 
hữu, sầu, khổ, ưu, ai, niệm xứ, chánh cần, như ý túc, thiền, vô lượng, ngũ quyền, ngũ 
lực, thất giác chi, bát chánh đạo; mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, 
thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng bất tương 
ưng phần nào. 

363. Những pháp nào bất tương ưng với xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tác ý, mà những pháp nào 
bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 
giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

364. Những pháp nào bất tương ưng với thắng giải, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới 
khác cũng bất tương ưng phần nào. 

365. Những pháp nào bất tương ưng với pháp thiện, pháp bất thiện, mà những pháp nào bất 
tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; 
còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

366. Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ, pháp tương ưng khổ thọ, 
mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 

I uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào 

367. Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, mà những pháp 
nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 

II giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

368. Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục quả, mà những pháp nào bất tương ưng 
với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 
giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

369. Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục nhân, pháp phiền toái cảnh phiền não, 
mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 
1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

370. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi dị thục nhân, phi dị thục quả, pháp phi do 
thủ cảnh thủ mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó 
bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

371. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ phi cảnh thủ, pháp phi phiền toái 
phi cảnh phiền não mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những 
pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

372. Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

373. Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng sanh hỷ, mà những 
pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng với 1 uẩn, 
10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


49 


374. Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm vô tứ, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

375. Những pháp nào bất tương ưng với pháp đồng sanh lạc, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

376. Những pháp nào bất tương ưng với pháp đồng sanh xả, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

377. Những pháp nào bất tương ưng với pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, pháp liên quan luân 
hồi, pháp bất liên quan luân hồi, pháp hữu học, pháp vô học, pháp đáo đại mà những 
pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 
xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

378. Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô lượng, pháp tinh vi, mà những pháp nào bất 
tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

379. Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh thiểu, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

380. Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh đáo đại, pháp biết cảnh vô lượng, 
pháp ty hạ, pháp trung bình, pháp chánh nhất định, pháp có đạo là cảnh, pháp có đạo là 
nhân, pháp có đạo là trưởng; mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì 
những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ 1 giới khác cũng bất tương 
ưng phần nào. 

381. Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất liên quan luân hồi, mà những pháp nào bất 
tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

382. Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh quá khứ, pháp biết cảnh vị lai, mà 
những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 
uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

383. Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh hiện tại, pháp biết cảnh nội, pháp biết 
cảnh ngoại, pháp biết cảnh nội và ngoại, mà pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, 
thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất 
tương ưng phần nào. 

384. Những pháp nào bất tương ưng với pháp bị thấy hữu đối chiếu, pháp bất kiến hữu đối 
chiếu, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất 
tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

385. Những pháp nào bất tương ưng với pháp nhân, pháp hữu nhân pháp tương ưng nhân, 
pháp nhân hữu nhân, pháp hữu nhân phi nhân, pháp nhân tương ưng nhân, pháp tương 
ưng nhân phi nhân, pháp phi nhân hữu nhân; mà pháp nào bất tương ưng với những pháp 
ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

386. Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô duyên, pháp vô vi, pháp bị thấy, pháp hữu 
đối chiếu, pháp sắc, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những 



50 


Phần X. Xiến minh câu bất tương ưng dữ bất tương umg 


pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng 
phần nào 

387. Những pháp nào bất tương ưng với pháp siêu thế, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

388. Những pháp nào bất tương ưng với pháp lậu, pháp tương ưng lậu, pháp lậu cảnh lậu, 
pháp lậu tương ưng lậu, pháp tương ưng lậu phi lậu, mà những pháp nào bất tương ưng 
với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 
giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

389. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh lậu, pháp bất tương ưng lậu phi cảnh 
lậu, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương 
ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

390. Những pháp nào bất tương ưng với pháp triền, pháp phược, pháp bộc, pháp phối, pháp 
cái, pháp khinh thị, pháp tương ưng khinh thị, pháp khinh thị cảnh khinh thị, mà những 
pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 
16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

391. Những pháp nào bất tương ưng với pháp khinh thị cảnh khinh thị, pháp bất tương ưng 
khinh thị phi cảnh khinh thị, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì 
những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

392. Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tri cảnh, pháp tâm, pháp sở hữu tâm, pháp 
tương ưng tâm, pháp hòa hợp tâm, pháp hòa tâm và có tâm làm sở sanh, pháp đồng sanh 
tồn hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp tùng thông lưu hòa hợp tâm và có tâm làm 
sở sanh, mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất 
tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

393. Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tri cảnh, pháp bất tương ưng tâm, pháp bất 
hòa tâm, pháp y sinh; mà những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những 
pháp đó bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng 
phần nào. 

394. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi do thủ, mà những pháp nào bất tương ưng 
với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 5 giới. 

395. Những pháp nào bất tương ưng với pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền toái, pháp 
tương ưng phiền não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp cảnh phiền toái phi phiền 
não, pháp phiền não tương ưng phiền não, pháp tương ưng phiền não phi phiền não, mà 
những pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 
uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

396. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh phiền não, pháp bất tương ưng phiền 
não, pháp phi cảnh phiền não phi phiền não, mà những pháp nào bất tương ưng với 
những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

397. Những pháp nào bất tương ưng với pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, mà những pháp nào 
bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 16 
giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


51 


398 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

399 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm vô tứ, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 0 uẩn, 0 xứ, 1 giới. 

400 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu hỷ, pháp đồng sanh hỷ, mà những pháp 
nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 
16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

401 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp đồng sanh lạc, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

402 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp đồng sanh xả, mà những pháp nào bất tương 
ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 11 giới; còn 1 
xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

403 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi Dục giới, pháp bất liên quan luân hồi, pháp 
vô thượng, mà pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì những pháp đó bất tương 
ưng 0 uẩn, 0 xứ, 6 giới. 

404 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp sắc giới, pháp Vô sắc giới, pháp liên quan luân 
hồi, pháp nhất định, pháp hữu y, mà pháp nào bất tương ưng với những pháp ấy, thì 
những pháp đó Bất tương ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó bất tương ưng 1 
uẩn, 10 xứ, 16 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 


Dứt Xiến minh câu bất tương img dữ bất tương ưng 




PHÀN XI 

XIẺN MINH CÂU YÉU HIỆP DỮ TƯƠNG ƯNG, BÁT TƯƠNG ƯNG 

405. Những pháp nào yếu hiệp với tập đế, đạo đế bằng cách uấn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp. Những pháp ẩy tương ưng uắn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó tương ưng 
3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. Bất tương 
ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới cũng 
bất tương ưng phần nào. 

406. Những pháp nào yếu hiệp với nữ quyền, nam quyền bằng cách yếu hiệp uấn, yếu hiệp 
xứ, yếu hiệp giới; những pháp ấy tương ưng uân, xứ, giới bao nhiêu? Không có! Bắt 
tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất 
tương ưng phần nào. 

407. Những pháp nào yếu hiệp với lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền bằng cách uẩn 
yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; 
còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương 
ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

408. Những pháp nào yếu hiệp với xả quyền bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp, những pháp đó tương ưng 3 uẩn, 1 xứ, 2 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng tương 
ưng phần nào. Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 15 giới; còn 1 xứ, 
1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

409. Những pháp nào yếu hiệp với tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, 
tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh, hành do vô minh làm duyên, 
xúc do lục nhập làm duyên, ái do thọ làm duyên, thủ do ái làm duyên và nghiệp hữu, 
bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp. Những pháp ấy tương ưng đặng 3 
uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới khác cũng tương ưng phần nào. Bất tương ưng 
bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương 
ưng phần nào. 

410. Những pháp nào yếu hiệp với khóc, bằng cách uấn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, 
những pháp đó tương ưng uấn, xứ, giới bao nhiêu ? Không có! Bất tương ưng bao nhiêu? 
Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

411. Những pháp nào yếu hiệp với sầu, khổ, ưu bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
tương ưng phần nào. Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; 
còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

412. Những pháp nào yếu hiệp với ai, niệm xứ, chánh cần, vô lượng, ngũ quyền, ngũ lực, thất 
giác chi, bát chánh đạo, xúc, tư, thẳng giải, tác ý, pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, pháp 
nhân tương ưng nhân, pháp lậu, pháp lậu hữu lậu, pháp lậu tương ưng lậu, pháp triền, 
pháp phược, pháp bộc, pháp phoi, pháp cái, pháp khinh thị, pháp thủ, pháp phiền não, 
pháp phiền não cảnh phiền não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp phiền não tương 
ưng phiền não, bằng cách uân yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương 
ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 
uẩn, 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 
uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng bất tương ưng phần nào. 

Dứt Xiến minh câu yếu hiệp dữ tương ưng, bất tương ưng 



54 



PHÀN XII 

XIẺN MINH CÂU TƯƠNG ƯNG DỮ YÉU HIỆP, BÁT YÉU HIỆP 

413. Những pháp nào tương ưng với thọ uân, tưởng uấn, hành uấn, những pháp đó yếu hiệp 
đặng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

414. Những pháp nào tương ưng với thức uẩn, ý xứ, nhãn thức giới,... ý giới, ý thức giới, 

những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

415. Những pháp nào tương ưng với tập đế, đạo đế, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 

xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

416. Những pháp nào tương ưng với ý quyền, những pháp đỏ yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 
giới. ~ 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

417. Những pháp nào tương ưng với lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền những pháp 
đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

418. Những pháp nào tương ưng với xả quyền; những pháp ấy yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 7 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 11 giới. 

419. Những pháp nào tương ưng với tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ quyền, 
tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh, hành do vô minh làm duyên, 
những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

420. Những pháp nào tương ưng với thức do hành làm duyên, những pháp đó yếu hiệp đặng 
3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

421. Những pháp nào tương ưng với xúc do lục nhập làm duyên, những pháp ấy yếu hiệp 
đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

422. Những pháp nào tương ưng với thọ do xúc làm duyên, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 
uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

423. Những pháp nào tương ưng với ái do thọ làm duyên, thủ do ái làm duyên và nghiệp hữu, 
những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

424. Những pháp nào tương ưng với sầu, khổ, ưu, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 
2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

425. Những pháp nào tương ưng với ai, niệm xứ, chánh cần, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 
uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 



56 


Phần XII. Xỉến minh câu tương ưng dữ yếu hiệp bất yếu hiệp 


426 . Những pháp nào tương ưng với như ý túc, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 
giới. ' 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

427 . Những pháp nào tương ưng với thiền, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

428 . Những pháp nào tương ưng với vô lượng, ngũ quyền, ngũ lực, thất giác chi, bát thánh 
đạo, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

429 . Những pháp nào tương ưng với xúc, thọ, tác ý, những pháp đó tương ưng đặng 4 uẩn, 2 
xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

430 . Những pháp nào tương ưng với thọ, tưởng, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 2 xứ, 8 

giới- ' 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

431 . Những pháp nào tương ưng với tâm, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

432 . Những pháp nào tương ưng với thắng giải, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 3 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

433. Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lạc thọ, pháp tương ưng khổ thọ, pháp 
tương ưng phi khổ phi lạc thọ, pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng 
sanh hỷ, pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, những pháp đó yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 
xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

434 . Những pháp nào tương ưng với pháp nhân, pháp nhân hữu nhân, pháp nhân tương ưng 
nhân, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

435 . Những pháp nào tương ưng với pháp hữu nhân phi nhân, pháp tương ưng nhân phi nhân, 
pháp phi nhân hữu nhân, những pháp đó yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

436 . Những pháp nào tương ưng với pháp lậu hữu lậu, pháp lậu tương ưng lậu, những pháp 
đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

437 . Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng lậu phi lậu, những pháp đó yếu hiệp 
đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

438 . Những pháp nào tương ưng với pháp triền, pháp phược, pháp bộc, pháp phối, pháp cái, 
pháp khinh thị, pháp khinh thị cảnh khinh thị, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 
2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

439 . Những pháp nào tương ưng với pháp tương ưng khinh thị, những pháp đó yếu hiệp đặng 
1 uẩn, 1 xứ, lgiới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


57 


Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 11 xứ, 17 giới. 

440 . Những pháp nào tương ưng với pháp tâm, những pháp đó yếu hiệp đặng 3 uẩn, 1 xứ, 1 
giới. ~ 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 2 uấn, 11 xứ, 17 giới. 

441 . Những pháp nào tương ưng với pháp sở hữu tâm, pháp tương ưng tâm, pháp hòa hợp 
tâm, pháp hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, pháp đồng sanh tồn hòa hợp tâm và có 
tâm làm sở sanh, pháp tùng thông lưu hòa hợp tâm và có tâm làm sở sanh, những pháp 
đó yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 7 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 11 giới. 

442 . Những pháp nào tương ưng với pháp thủ, pháp phiền não, pháp phiền não cảnh phiền 
não, pháp phiền não cảnh phiền toái, pháp phiền não tương ưng phiền não, những pháp 
đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

443 . Những pháp nào tương ưng với pháp cảnh phiền toái phi phiền não, pháp tương ưng 
phiền não phi phiền não, pháp hữu tầm, pháp hữu tứ, pháp hữu hỷ, pháp đồng sanh hỷ, 
pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, những pháp đó yếu hiệp đặng mấy uẩn, mấy 
xứ, mấy giới? Những pháp đó yếu hiệp đặng 1 uẩn, 1 xứ, 1 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 11 xứ, 17 giới. 


Dứt Xỉến minh câu tương ưng dữ yếu hiệp, bất yếu hiệp 



58 


Phần XII. Xiển minh câu tương ưng dữ yếu hiệp bất yếu hiệp 



PHÀN XIII 

XIẺN MINH CÂU BÁT YÉU HIỆP DỮ TƯƠNG ƯNG, BÁT TƯƠNG ƯNG 

444. Những pháp nào bất yếu hiệp sắc uắn bằng cách uấn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp, những pháp đó tương ưng đặng uắn, xứ, giới bao nhiêu? Những pháp đó tương 
ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

445. Những pháp nào bất yếu hiệp pháp xứ, pháp giới, nữ quyền, nam quyền, mạng quyền, 
danh sắc do thức làm duyên, vô tưởng hữu, nhứt uẩn hữu, sanh, lão, tử, bằng cách uẩn 
yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ, 1 
giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

446. Những pháp nào bất yếu hiệp Vô sắc hữu, Phi tưởng phi phi tưởng hữu, tứ uấn hữu và 
như ý túc bằng cách uấn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng 
uấn, xứ, giới bao nhiêu? Không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

447. Những pháp nào bất yếu hiệp pháp thiện, pháp bất thiện, pháp tương ưng lạc thọ, pháp 
tương ưng khổ thọ, pháp tương ưng phi khổ phi lạc thọ, pháp dị thục quả, pháp dị thục 
nhân, pháp do thủ phi cảnh thủ, pháp phiền toái cảnh phiền não, pháp phi phiền toái phi 
cảnh phiền não, pháp hữu tầm hữu tứ, pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng sanh hỷ, pháp 
đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, pháp 
hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, pháp liên quan luân hồi, 
pháp bất liên quan luân hồi, pháp hữu học, pháp vô học, pháp đáo đại, pháp vô lượng, 
pháp biết cảnh thiểu, pháp biết cảnh đáo đại, pháp biết cảnh vô lượng, pháp ty hạ, pháp 
tinh vi, pháp tà nhứt định, pháp chánh nhứt định, pháp có đạo là cảnh, pháp có đạo là 
nhân, pháp có đạo là trưởng, pháp biết cảnh quá khứ, pháp biết cảnh vị lai, pháp biết 
cảnh hiện tại, pháp biết cảnh nội, pháp biết cảnh ngoại, pháp biết cảnh nội và ngoại, 
pháp hữu nhân, pháp tương ưng nhân, pháp hữu nhân phi nhân, pháp tương ưng nhân 
phi nhân, pháp phi nhân hữu nhân, bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, 
những pháp đó tương ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

448. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp sắc bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới 
yếu hiệp, những pháp đó tương ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần 
nào. 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

449. Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp Vô sắc, pháp siêu thế, pháp phi cảnh lậu, pháp 
tương ưng lậu, pháp tương ưng lậu phi lậu, pháp bất tương ưng lậu phi cảnh lậu, pháp 
phi cảnh triền, pháp phi cảnh phược, pháp phi cảnh bộc, pháp phi cảnh phối, pháp phi 
cảnh cái, pháp phi cảnh khinh thị, pháp tương ưng khinh thị, pháp bất tương ưng khinh 
thị phi cảnh khinh thị, pháp hữu tri cảnh bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu 
hiệp, những pháp đó tương ưng đặng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Không có! 



60 


Phần XIII. Xiển minh câu bất yếu hiệp dữ tương ưng bất tương ưng 


Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 

450 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp bất tri cảnh, pháp phi tâm, pháp bất tương ưng 
tâm, pháp bất hòa hợp tâm, pháp có tâm làm sở sanh, pháp đồng sanh tồn với tâm, pháp 
tùng thông lưu với tâm, pháp ngoại, pháp y sinh bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, 
giới yếu hiệp, những pháp đó tương ưng mấy uẩn, mấy xứ, mấy giới, những pháp đó 
tương ưng đặng 3 uẩn, còn 1 xứ, 1 giới cũng tương ưng phần nào. 

Bất lương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 1 uẩn, 10 xứ, 10 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác 
cũng bất tương ưng phần nào. 

451 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp do thủ, pháp tương ưng thủ, pháp tương ưng thủ 
phi thủ, pháp bất tương ưng thủ phi cảnh thủ, pháp phi cảnh phiền não, pháp phi cảnh 
phiền toái, pháp tương ưng phiền não, pháp cảnh phiền toái phi phiền não, pháp tương 
ưng phiền não phi phiền não, pháp bất tương ưng phiền não phi cảnh phiền não, pháp 
sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, pháp hữu nhơn sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu 
nhơn ba đạo cao tuyệt trừ, pháp hữu tầm, pháp hữu tứ, pháp hữu hỷ, pháp đồng sanh hỷ, 
pháp đồng sanh lạc, pháp đồng sanh xả, pháp phi Dục giới, pháp sắc giới, pháp Vô sắc 
giới, pháp bất liên quan luân hồi, pháp liên quan luân hồi, pháp nhứt định, pháp vô 
thượng, pháp hữu y bằng cách uẩn yếu hiệp, xứ yếu hiệp, giới yếu hiệp, những pháp đó 
tương ưng uẩn, xứ, giới bao nhiêu? Không có! 

Bất tương ưng bao nhiêu? Bất tương ưng 4 uẩn, 1 xứ, 7 giới; còn 1 xứ, 1 giới khác cũng 
bất tương ưng phần nào. 


Dứt Xiên minh câu bất yếu hiệp dữ tương ưng, bất tương ưng 



PHÀN XIV 

XIẺN MINH CÂU BÁT TƯƠNG ƯNG DỮ YÉU HIỆP, BÁT YÉU HIỆP 

452. Những pháp nào bất tương ưng với sắc uấn, những pháp đó yếu hiệp uân, xứ, giới bao 
nhiêu? Những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

453. Những pháp nào bất tương ưng với thọ uẩn, tưởng uẩn, hành uẩn, thức uẩn, ý xứ, ý 
quyền, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

454. Những pháp nào bất tương ưng với nhãn xứ,... xúc xứ, nhãn giới,... xúc giới, những 
pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

455. Những pháp nào bất tương ưng với nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức 
giới, thân thức giới, ý giới, ý thức giới, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp 
đặng 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 1 giới. 

456. Những pháp nào bất tương ưng với khổ đế, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 
giới. ~ 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

457. Những pháp nào bất tương ưng với tập đế, đạo đế, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn 
yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

458. Những pháp nào bất tương ưng với diệt đế, nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, 
thân quyền, nữ quyền và nam quyền, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

459. Những pháp nào bất tương ưng với ý quyền, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu 
hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

460. Những pháp nào bất tương ưng với khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, những 
pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

461. Những pháp nào bất tương ưng với xả quyền, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu 
hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 5 giới. 

462. Những pháp nào bất tương ưng với tín quyền, cần quyền, niệm quyền, tịnh quyền, tuệ 
quyền, tri dị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền, vô minh và hành do vô minh làm 
duyên, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

463. Những pháp nào bất tương ưng với thức do hành làm duyên, xúc do lục nhập làm duyên, 
thọ do xúc làm duyên, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 
11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 



62 


Phần XIV. Xiển minh câu hất tương ưng dữ yếu hiệp, bất yếu hiệp 


464 . Những pháp nào bất tương ưng với ái do thọ làm duyên, thủ do ái làm duyên và nghiệp 
hữu, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

465 . Những pháp nào bất tương ưng với hóa sanh hữu tưởng hữu, ngũ uẩn hữu, những pháp 
đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

466 . Những pháp nào bất tương ưng với Dục hữu, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 
5 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 13 giới. 

467 . Những pháp nào bất tương ưng với sắc hữu, Vô tưởng hữu, nhứt uẩn hữu và khóc, 
những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

468 . Những pháp nào bất tương ưng với Vô sắc hữu, Phi tưởng phi phi tưởng hữu, tứ uẩn 
hữu, sầu, khổ, ưu, ai, niệm xứ, chánh tinh tấn, như ý túc, thiền, vô lượng, ngũ quyền, 
ngũ lực, thất giác chi, bát thánh đạo, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 
5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

469 . Những pháp nào bất tương ưng với xúc, thọ, tưởng, tư, tâm, tác ý, những pháp đó trừ ra 
vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

470 . Những pháp nào bất tương ưng với thắng giải, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu 
hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 1 giới. 

471 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp thiện, pháp bất thiện, pháp tương ưng lạc thọ, 
pháp tương ưng khổ thọ, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 
xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

472 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô ký, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 
xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

473 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp tương ưng phi khổ phi lạc, pháp dị thục quả, 
những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 5 giới. 

474 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục nhân, pháp phiền toái cảnh phiền não, 
những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

475 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp dị thục quả phi dị thục nhân, pháp do thủ cảnh 
thủ, pháp do thủ phi cảnh thủ, pháp phi phiền toái phi cảnh phiền não, những pháp đó 
yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

476 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi phiền toái cảnh phiền não, những pháp đó 
yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 3 giới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


63 


Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

477 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi phiền toái mà cảnh phiền não, những pháp 
đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

478 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm hữu tứ, những pháp đó trừ ra vô vi 
ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 1 giới. 

479 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm hữu tứ, pháp đồng sanh hỷ, pháp đồng 
sanh lạc, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

480 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô tầm vô tứ, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 
uẩn, 2 xứ, 3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

481 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp đồng sanh xả, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại 
uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 5 giới. 

482 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, pháp nhân sanh tử, 
pháp phi nhân sanh tử, pháp hữu học, pháp vô học, pháp đáo đại, những pháp đó trừ ra 
vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

483 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi sơ đạo phi ba đạo cao tuyệt trừ, pháp phi 
hữu nhân phi sơ đạo và ba đạo cao tuyệt trừ, pháp phi nhân sanh tử phi nhân đến Níp- 
bàn, pháp phi hữu học phi vô học và pháp thiểu, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 
xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

484 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp vô lượng, pháp tinh vi, những pháp đó yếu hiệp 
đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

485 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh thiểu, những pháp đó trừ ra vô vi 
ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 12 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 6 giới. 

486 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp biết cảnh đáo đại, pháp biết cảnh vô lượng, 
pháp ty hạ, pháp tà nhứt định, pháp chánh nhứt định, pháp có đạo là cảnh, pháp có đạo 
là nhân, pháp có đạo là trưởng, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 
uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

487 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp trung bình, pháp bất định, những pháp đó yếu 
hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

488 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp liên quan luân hồi, pháp bất liên quan luân hồi, 
pháp sanh tồn, pháp sẽ sanh, pháp quá khứ, pháp vị lai, pháp hiện tại, pháp nội, pháp 



64 


Phần XIV. Xiển minh câu bất tương ưng dữ yếu hiệp, bất yếu hiệp 


ngoại, pháp bị thấy hữu đối chiếu, pháp bất kiến hữu đối chiếu, những pháp đó yếu hiệp 
đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

489 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp biết cảnh quá khứ, pháp biết cảnh vị lai, pháp 
biết cảnh nội, pháp biết cảnh ngoại, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 
5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

490 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp biết cảnh hiện tại, pháp biết cảnh nội và ngoại, 
những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 12 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 6 giới. 

491 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp nhân, pháp hữu nhân, pháp tuơng ung nhân, 
pháp nhân hữu nhân, pháp hữu nhân phi nhân, pháp nhân tuơng ung nhân, pháp tuơng 
ung nhân phi nhân, pháp phi nhân hữu nhân, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu 
hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

492 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp vô nhân, pháp tuơng ung nhân, pháp bất tuơng 
ung nhân, pháp phi nhân vô nhân, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

493 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp vô duyên, pháp vô vi, pháp bị thấy, pháp hữu 
đối chiếu, pháp sắc, pháp siêu thế, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

494 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp hiệp thế, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 
2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

495 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp lậu, pháp tuơng ung lậu, pháp lậu hữu (cảnh) 
lậu, pháp lậu tuơng ung lậu, pháp bất tuơng ung lậu phi lậu, những pháp đó trừ ra vô vi 
ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

496 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp lậu, pháp bất tuơng ung lậu, pháp cảnh lậu phi 
lậu, pháp bất tuơng ung lậu cảnh lậu, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

497 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp phi cảnh lậu, pháp bất tuơng ung lậu phi lậu, 
những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

498 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp triền, pháp phuợc, pháp bộc, pháp phối, pháp 
cái, pháp khinh thị, pháp tuơng ung khinh thị, pháp khinh thị cảnh khinh thị, những pháp 
đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

499 . Những pháp nào bất tuơng ung với pháp cảnh khinh thị, pháp bất tuơng ung khinh thị, 
pháp cảnh khinh thị phi khinh thị, pháp bất tuơng ung khinh thị cảnh khinh thị, những 
pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 



Tạng Vô Tỷ pháp - Bộ Nguyên Chất Ngữ - (cảo bản) - Đại Trưởng Lão Tịnh Sự 


65 


500 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh khinh thị, pháp bất tương ưng khinh thị 
phi cảnh khinh thị, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

501 . Những pháp nào bất yếu hiệp với pháp hữu tri cảnh, pháp tâm, pháp sở hữu tâm, pháp 
tương ưng tâm, pháp hòa hợp tâm, pháp hòa hợp và có tâm làm sở sanh, pháp hòa hợp 
đồng sanh tồn tâm và có tâm làm sở sanh, pháp bất hòa hợp tùng thông lưu tâm và có 
tâm làm sở sanh, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 1 uẩn, 11 xứ, 11 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 4 uấn, 1 xứ, 7 giới. 

502 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp bất tri cảnh, pháp bất tương ưng tâm, pháp bất 
hòa hợp tâm, pháp y sinh, pháp do thủ, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 
Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

503 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp thủ, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 
3 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 15 giới. 

504 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp thủ, pháp phiền não, pháp cảnh phiền toái, pháp 
tương ưng phiền não, pháp phiền não cảnh phiền não, pháp phiền não cảnh phiền toái, 
pháp cảnh phiền não phi phiền não, pháp phiền não tương ưng phiền não, pháp tương 
ưng phiền não, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 
giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

505 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp cảnh phiền não, pháp phi cảnh phiền toái, pháp 
bất tương ưng phiền não, pháp cảnh phiền toái phi cảnh phiền não, pháp bất tương ưng 
phiền não cảnh phiền não, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

506 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi cảnh phiền não, pháp tương ưng phiền não 
phi phiền não, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

507 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp sơ đạo tuyệt trừ, pháp ba đạo cao tuyệt trừ, 
pháp hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, những pháp đó trừ 
ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

508 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi sơ đạo tuyệt trừ, pháp phi ba đạo cao tuyệt 
trừ, pháp phi hữu nhân sơ đạo tuyệt trừ, pháp phi hữu nhân ba đạo cao tuyệt trừ, những 
pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

509 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu tầm, pháp hữu tứ, những pháp đó trừ ra vô 
vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 17 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 1 giới. 

510 . Những pháp nào bất tương ưng với pháp hữu hỷ, pháp đồng sanh hỷ, pháp đồng sanh 
lạc, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp không có uẩn, xứ, giới nào! 



66 


Phần XIV. Xiển minh câu hất tương ưng dữ yếu hiệp, bất yếu hiệp 


511. Những pháp nào bất tương ưng với pháp đồng sanh xả, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại 
uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 12 xứ, 13 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 0 uấn, 0 xứ, 5 giới. 

512. Những pháp nào bất tương ưng với pháp Dục giới, pháp liên quan luân hồi, pháp hữu 
thượng, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

513. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi Dục giới, pháp bất liên quan luân hồi, pháp 
vô thượng, những pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 8 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 10 giới. 

514. Những pháp nào bất tương ưng với pháp sắc giới, pháp Vô sắc giới, pháp nhân sanh tử, 
pháp nhứt định, pháp hữu y, những pháp đó trừ ra vô vi ngoại uẩn yếu hiệp đặng 5 uẩn, 
12 xứ, 18 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp chẳng có uẩn, xứ, giới nào! 

515. Những pháp nào bất tương ưng với pháp phi sắc giới, pháp phi Vô sắc giới, pháp phi 
nhân sanh tử, pháp bất định, pháp vô y, những pháp đó yếu hiệp đặng bao nhiêu ? Những 
pháp đó yếu hiệp đặng 4 uẩn, 2 xứ, 2 giới. 

Bất yếu hiệp bao nhiêu? Bất yếu hiệp 1 uấn, 10 xứ, 16 giới. 

TOÁT YẾU ĐIỀU PHÁP NHƯ ĐÃ KÊ 

Pháp xứ, pháp giới, mạng quyền, danh sắc, lục nhập, sanh, lão và tử không đặng 2 đề. 

Trong sơ phần đặng 7 pháp và 10 phần giữa đặng 14 pháp, phần đặng 6 pháp. Những 
47 pháp này như đã nói... và chỉ như thế. 

Dứt Xiến minh câu bất tương ưng dữ yểu hiệp, bất yếu hiệp. 


HOÀN BỊ 

Bộ NGUYÊN CHẤT NGỮ 


Chia phước đến tất cả chúng sanh 
Đầu Xuân Ẩt Mão, Phật lịch 2518 — Dương lịch 1975 



Bộ THỨ BA 


Bộ NGUYÊN CHẤT NGỮ 

(DHẪTUKA THẪ) 

NHÀ XUẤT BẢN TÔN GIÁO 
Phường Yên Hòa - cầu Giấy — Hà Nội 
ĐT: 04.37822845 - Fax (04)37822841 

Chịu trách nhiệm xuất bản 
Nguyễn Công Oánh 
Biên tập 

Đỗ Thị Huỳnh 

Trình bày 

Tỳ Khưu Siêu Thiện 

Bìa 

Mỹ Hà 

Đối tác liên kết 

THƯ VIỆN PHẬT GIÁO NGUYÊN THUỶ 



tp.hcm 

171/10 Quốc Lộ 1A, p. Bình Chiểu, Q. Thủ Đức, Tp HCM 
Website: w w w.phatgiaonguyenthuy.com 
www.phatgiaonguyenthuy.net 
Email: webphatgiaonguyenthuy @ gmail.com 


In lần thứ I số lượng 500 bản, khổ 20.5x29cm tại Xí nghiệp in Fahasa, số 774 Trường Chinh, 
Q.Tân Bình, TPHCM. ĐT: (84.8)38.153.297 - Fax: (84.8)38.153.297. 


Số xuất bản: 24-2012/CXB/82-02/TG ngày 29/02/2012. In xong và nộp lưu chiểu quý II năm 
2012 . 







